Thánh Lé An Táng 


May 18th, 2024 


Teresa Pham Thi Xuàn 


Nov/25/1951—May/08/2024 
Huóng Tho: 72 Tuói 


Our Lady of Fatima Church 
Fort Worth, Texas 


САО РНО 


Trong Niềm Tin Vào Chúa Giêsu Phục Sinh, 
Gia Đình Chúng Tôi Thành Kính Báo Tin đến Quý Cha, 
Quý Thầy Sáu, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Gia Đình Thông Gia, 
Quý Thân Băng Quyền Thuộc, Cùng Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa: 


Bà Teresa Phạm Thị Xuân 
Sinh Ngày: 25 Tháng 11 Năm 1951 
Tai Thanh Hoá, Viét Nam 
Là Me và Bà của Gia Đình Chúng Tôi 
Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 03:08 Chiều 
Thứ Tư, Ngày 08 Tháng 05 Năm 2024 
Tại Arlington, Texas. 

Thuộc Giáo Xứ Đức Me Fatima, 
Giáo Phận Fort Worth, Texas USA. 
Hưởng Tho: 72 Тибї 


Linh Cüu Нїёп Quàn Tai: 
MOORE FUNERNAL HOME 
1219 N. Davis Dr. Arlington, TX 76012 
(817) 275 – 2711 


CHƯƠNG TRÌNH САО NGUYÊN УА AN TÁNG 
Thú Мат Ngày 16 Tháng 05 Мат 2024: 
06:30PM — 07:30PM: Thánh Lë Phát Tang Tai Nhà Thờ Đức Me Fatima. 


Thứ Sáu Ngày 17 Tháng 05 Năm 2024: . 
09:00AM — 09:00PM: Gió Thám Viéng và Càu Nguyén Tai Nhà Quàn Moore, Arlington. 


Thứ Bảy Ngày 18 Tháng 05 Năm 2024: 
08:00AM: Thánh Lễ An Тапа Tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Me Fatima. 
5109 East Lancaster Avenue, Fort Worth, TX 76112 
(817) 446 - 4114 
Sau Đó Nghi Thức Tién Đưa Linh Cữu Đến Noi An Nghi Sau Cùng Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ: 
SHANNON ROSE HILL CEMETERY 
7301 East Lancaster Avenue, Fort Worth, TX 76112 
(817) 451 — 3333 


Toàn Thé Tang Gia Dóng Kính Báo 
Trưởng Nam: Nguyén Binh Son, Vo và Các Con (714) 249 - 0210 
Thứ Nam: Nguyên Bình Định, Vo và Các Con (682) 564 — 5474 


Trong lúc tang gia bối rồi, không tránh khỏi những thiếu sót, kính xin quy vị niệm tình tha thứ cho. 
Cáo phó này thay thê thiệp tang. 


Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ và trí ân. 


LË AN TÁNG 
TIẾP БОМ Ó CUÓI NHÀ THỜ 


Linh Muc đứng tại cửa cuối nhà thờ đón xác, гау nước Thánh và đọc lời 
nguyện nhu: dưới đáy: 


LM: Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. 
D: Amen 

LM: Nguyện xin ân sủng và binh an của Thiên Chúa, Đắng đã 
đem Đức Giêsu ra khỏi sự chết, ở cùng anh chị em. 

D: Và ở cùng Cha. 


Linh Mục ray nước Thánh trên quan tài. 


LM: Xin Chúa làm phép thi thé của Linh Hón TERESA уб1 
nuóc Thánh nhắc nhở bí tích Rửa Tội như thánh Phaolô viết: 
“Tất cả chúng ta chịu phép Rửa trong sự chết của Ngài. Và 
chúng ta đã cùng chju mai táng với Ngài, để như Đức Kitô nhờ 
vinh hiển chúa Cha mà sống lại từ cói chết thé nào, thì cả chúng 
ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng 
ta được liên kết với Ngài trong cùng một cái chét, giống như cái 
chết của Ngài, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Ngài trong 
sự sóng lại giống như vậy.” 


Phu tám khăn trăng trên quan tài đê nhac nhớ áo trăng ngày Rua Tội, rồi 
chu tê đọc: 


LM: Trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là linh 
hôn TERESA đã mặc lây Đức Kitô. Vậy xin cho cũng được mặc 
áo vinh quang trong ngày Đức Kitô đên. 


Ruóc Quan Tài lén gán gian Thánh: Chu T. ё và các Thừa Tác Viên di 
trước, tiép dén là quan tài và tang quyên. 


Di Về Nhà Chúa 
Trầm Hương 


=т= 


I.Đi vë nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa Е 
2.91 về nhà chúa nhu dân xưa di vë thánh đô. 
3.Di về Pu Cháa dáng muón p” сат ta chúc khen. 


P 


ОГ LẬy 


về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời 
bi về nhà Chúa tâm tư соп đã bao đợi chờ. 
Di về nhà Chúa dâng lên Cha trí tim mo hèn. 


reo hoan lạc Chúa 
xưa đi vé thánh 
câu cảm tạ chúc 


—— 


NHo/Bas Lay Chúa đi về nhà Chúa tim con hoan lạc tim con hoan 
Lạy Chúa đi về nhà Chúa nhu dân й về, nhu dân đi 
Lạy Chúa đi về nhà Chúa dâng câu cảm tạ, dâng câu cảm 
Bm А G A Ер 


Di vë nhà | Chúa đi về nhà |Chúa tâm tư |con đã bao đợi 
Đi về nhà | Chúa đi về nhà |Chúa dâng lén |Cha trái tim топ 


- D 
==E=-—--ïễ=ïỗ 
Đi về nhà | Chúa di về nhà |Chúa ôi bao |nhiêu mến thương ngập 
š 


—— 
Chúa ôi bao nhiêu mến thương, 


Chúa tâm tư con đã bao, 
Chúa dâng lên cha trái tim, 


mến thuong ngập й. 
đã bao mong chó. 
trái tim mon hèn. 


THÁNH LÉ AN TÁNG 


Chú té lén hón ban tho, rồi đọc lời nguyện ngay, bỏ nghỉ thức thống hồi, 
Thánh Lễ tiếp tục như thường lệ (Sách Lễ Rôma, trang 999-1003) 


LỜI NGUYÊN МНАР ІЁ 


Lạy Chúa là Đắng xót thương người tội lỗi và ban thưởng 
hạnh phúc muôn đời cho bậc Thánh Nhân, ngày hôm nay chúng 
con tiễn đưa linh hồn TERESA đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Xin cho người con của Chúa đây, ngay từ giờ phút này 
được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi 
ngày thân xác Phục Sinh về với quê trời hưởng nhan thánh 
Chúa. | 

Chúng con саи xin Chúa. 


THU'ONG XÓT 


Mg Sou 


ch 


—} 


Хш Chúa thương xót chúng соп. (2 /йп) 


Хш Chúa Ki - tô thương xót chúng con. (2 lần) 


Xin Chúa thuong xót chúng con. (2 /йп) 


BÀI ĐỌC I 


Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan 
(Kn 3:1-6,9) 


Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên 
Chúa và chàng cuc hình nào động tới được nữa. 
Bon ngu si coi họ như đã chét rói ; khi ho ra di, 
chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa 
rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 
nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời 
nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa 
chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi 
chiu sửa dạy đôi chút, ho sẽ được hưởng ân huệ 
lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và 
tháy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh 
luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và 
đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai 
trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ; những 
at trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho 
ở gần Người, vì Người ban ân phúc уа xót thương 
những ai Người tuyến chọn. 


Đó là Lời Chúa. 


= В р /^ 
с === == ы 
DK.Cháa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
Gm Ст 
==; == = = == === = 
P là Đấng từ bi và nhân hậu Người đại lượng và chan 
Gm 


=7 
chứa tình thương Người không xử với ta như ta đáng tội 


Ú Dm Gm Gm Cm 


J " 
và không trả cho ta theo lỗi của ta. 2. Nhu người cha xót thương 


Gm D Gm 


con cái mình (Chúa xót thương những Кё kính sợ Người, 
vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ 
"= Gm Gm + Dm 


chúng ta là cát bui. 3.Đời sống con người chóng qua như 


À Gm Ст = -A 
=== БЕ 
có, như bông hoa nó trong cánh đổng một cơn gió thoáng 
G = P Е НЬ = ‚= 
đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. 
6 


BÀI DOC II 


Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Róma 
(Rm 6:3-9) 


Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm 
vào nước thanh tây, dé thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là 
chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? 
Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã 
cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như 
Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyên năng 
vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sóng 
một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với 
Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng 
ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như 
Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi 
chúng ta đã bị đóng dinh vào thập giá với Đức Ki-tó, 
như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, dé 
chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quà thế, 
ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta 
đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống 
với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng 
ta biết răng: một khi Đức Ki-tó đã sóng lại từ cõi chết, 
thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết cháng còn 
quyền chi đối với Người. 


Đó Là Lời Chúa. 


ALLELUIA 


phán: "Ta là sự Sóng lại và là sự Sống. Ai tin 
Ст Gm Dm Gm 
Ta sẽ không chết đời dor AI - lê lu la 


РНОС АМ 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
(Lc 12:35-40) 


"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn 
cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn 
cưới vé, dé khi chủ vừa vé tới và об cửa, là mở 
ngay. Khi chủ vê mà thây những đây tớ ây dang 
tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thây bảo thật 
anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bản ăn, và 
đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai 
hoặc canh ba ô ông chủ mới về, mà còn thấy họ 
tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em 
hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ 
trộm đến, hắn ông đã không để nó khoét vách nhà 
mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sàn sảng, vì 
chính gió phút anh em không ngờ, thì Con Người 
sẽ đến." 


Đó là Lời Chúa. 


< 


WA 
ny» 


\ 


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 


1- Xin Chúa luôn hướng. dẫn và gia tăng ơn khôn ngoan cho 
Đức Thánh Cha, hàng Giáo Phẩm và các Cha hiện diện hôm nay, dé 
các Ngài hoàn tất sứ mang Chúa trao ban, là Mục Tử tốt lành trong 
việc chăn dắt đoàn chiên Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa. 


2- Lạy Chúa, Chúa đã ban cho người trộm lành thống hối 
được hưởng Phúc Thiên Đàng, xin cho linh hồn TERESA được 
hưởng vào niềm vui nước Chúa. 

Chúng con câu xin Chúa. 


3- Lay Chúa, linh hón TERESA dà duoc пта sach bói Phép 
Rửa Tội và được sức bằng dầu Cứu Rỗi, xin ban cho được tham dự 
tình bằng hữu cùng các Thánh của Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa. 


4- Lạy Chúa, xin thương xót và nâng đỡ tang quyến chúng 
con trong cơn buồn sầu, vì sự ra đi của linh hồn TERESA. Xin cho 
niềm tin của chúng con trở thành niềm an ủi trong tình yêu Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa. 


5- Lạy Chúa, xin Chúa trả công bội hậu cho Quí Cha dâng 
Thánh Lễ hôm nay, và tất cả Ông Bà, anh chị em đã vì tình thương 
đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hỗn TERESA. 

Chúng con cầu xin Chúa. 


6- Lạy Chúa , xin cho anh chị em của chúng con biết sống yêu 
thương nhau và thuận hoà với nhau như lời Chúa đã truyền dậy. 
Chúng con câu хш Chúa. 


7- Lạy Chúa, xin nhận y nguyện thầm kín của mỗi người 
chúng con dâng lên Chúa, trong giây phút này (ngưng một phút rồi 
đọc tiếp) | 

Chúng con cầu xin Chúa. (Chủ Тё.....) 


10 


Của Lë Cậy Trông 


Nguyễn Duy 


l. Хш dâng lên Ngài người thân yêu đã ra di 
2. Xin dân lên Ngài này của lễ cứu độ nhân 


А í 3 ^ ^^ " A N 
1. Tôi. Xin dáng lên Ngài người аһ еш nay vé cùng 
2 trần Xin dáng lên Ngài này của lễ suối nguồn hông 


1. Chúa. Сї xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh 
2. án. Cái xin  Ngài thú tha những lỗi lầm đã 


1. quang để người ra đi về tới bến bờ yêu thương. 
2. qua để người anh em được mãi sống đời thiên thu. 


Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tín 
` 


trung, xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra di 


rổ chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc Thiên triểu. 
11 


Thánh Thánh Thánh 


é e F y 2123 72 


Thánh Thánh Thánh Chúa là ThiênChúa các đạo binh, trời đất 


đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc 


tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


LỜI NGUYỆN TIỀN LÉ 


Lạy Chúa, chúng con dâng LỄ Tế này trong ngày an táng 
linh hồn TERESA. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương 
đến người quá có, néu vi yếu đuối lỡ lầm mà tôi tớ Chúa đây 
hãy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tây và thứ tha. 

Chúng con cầu xin Chúa. 


12 


Chién Thién Chúa 


^ 


Lậy Chiên Thiên Chúa, Dáng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. 


B s ode e t VoU. UD. t IE EFE 


„У Г [l 1) 


Lậy ChiênThiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. 


CA HIỆP LÉ 


Chúng ta nóng lòng mong đợi Đắng Cứu Độ Là Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta Người sẽ bién đổi thân xác yếu hèn 
của chúng ta. Nên giống thân xác vinh hiển của Người. 


LỜI NGUYỆN HIỆP LÉ 


Lạy Chúa là Đẳng сат quyên sinh tử, nhờ thánh lễ chúng 
con dâng, xin cho nguoi con của Chúa là linh hồn TERESA 
hôm nay đã lia cõi thé, được Máu Thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi 
lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày Phục Sinh. 

Chúng con câu xin. 


13 


Hy Lễ Cuối Cùng 


Ân Đức 


l.Lay Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài trọn đời 
2.Lay Chúa diéu mà con khấn xin đêm ngày dièu mà 
3.Lay Chúa Ngài từ Ы xót thương muôn vàn phận bày 


l.con bước theo chân Ngài con muốn Chúa ở đâu thì 
2con thết tha van nà, con muốn Chúa ở đâu thì 
3. tôi biét bao 101 lâm, хш chó chấp tội con nào 


l.cho соп ở đó, để trọn đời con dâng làm hy 
2.cho con ở đó, v niêm hạnh phúc con là nơi 


3.ai luôn đứng vững giờ Ngài gọi con ха la nhân 
Gm G 
— i 
l. t€ để trọn niểm vui trong Chúa muôn đời. ЮК Noi 


2.Chóa vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn di 
3. thé giờ Ngài gọi con đến trước Nhan Ngài. 


Ngài con đặt hy vọng nơi Ngài con dáng xác hón, lay Thiên 


(imu py Esen 


Chúa Đấng cứu độ con, lay Thiên Chúa Đấng cứu độ 


14 


Sự Sống Thay Đổi 
Mà Không Mất Di PHANXICÓ 


т Cit Es 


1. Su 


sóng 


2. Cuộc sóng 
3. Cuộc sống 


4. Sự 


sống 


5. Cuộc sống 


chỉ thay mà không mất di. Lúc 


ed kia hoa và hoa úa phai. Náng em 
này ngày chưa đủ mà đêm đã lên Lá thay 
này vào nấm mộ mà không mất di. Chúa thương 
єз nhiều "id dói cüng bu gió sương. Chỉ d 


— 


== 


1. người nằm 
2.dói thi 
3.mùa thời 
4.tüng bụi 
5.điều hằng 


yên giấc 
đêm tất 
gian biến 
cây lá 
không biến 
p 


= кре | 


ngu thay tương li — 
0, mây tím giảng trời nắng tan di. 
đổi, nhi уб câu đồn i thoáng máy bay. 
có, đâu muốn соп người phái nát tan di. 
dói là trải tim vàng củaChúa yêu thương. 


Gm 


l.Tron kiếp người nay không còn nước mát nụ cười Nhưng con tin 
2.Cuóc sống này bao nhiêu lần dua tién ngậm ngüi. Nhưng con tin 
3.Mót kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn. Nhung con tin 
4.Tron kiếp này ai theo đường sự sống tron tình Mai sau sẽ 
5. Ngày già tü xuôi tay nằm trong cát bụi tàn. Nghe xôn xao 
=“==—.-.= 
| =— = — 
l. ràng ngày mai trong Chúa chẳng có nổi buôn, đẹp mài tuổi thơ. 
2.rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia la chẳng có hợp tan. 
3.rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. 
4. được phục sinh trong Chúa được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh. 
5.4001 lời ru êm аі, Thiên Chúa Nhân Từ chào đón người con. 


р? 


фу. жк ГЇ E=ẽm 


BK: Su sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp 


pE Hm EEHEE EF 


này. Düsóng hay chết (іп còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. 


15 


TIẾN ĐƯA 
(Sau Thánh Lô 


Linh Mục đứng trước quan tài, có các giúp lê mang nước Thánh và Hương đi 
theo, Quay xuống Cộng Đồng Linh Мис nói: 


LM: Anh chị em thân mến, linh hồn người thân yêu của chúng ta đã về an 
nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Với niêm tin và hy vọng vào cuộc sống 
vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện phó thác người thân yêu này 
vào lòng từ ái Chúa chúng ta. Người thân này đã trở nên con cái Chúa qua 
bí tích Rửa Tội, và đã được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc con cái Ngài trong 
Nước Trời cùng với các Thánh của Chúa. 


Xin Chúa nhận người thân này vào số các Thánh của Chúa, để 
được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sông vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy câu 
xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày вар 1а1 
người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tât cả 
chúng ta được gặp Đức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài 
là sự sống của chúng ta. 


Ray nước Thánh và xông hương quan tài. 


16 


ĐÁP CA 


X: Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các Thiên 
Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa. 

D: Xin đón nhận linh hỗn TERESA mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. 
X: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã được đến với Người. Xin Thiên 
Thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ Abraham. 

D: Xin đón nhận linh hồn TERESA mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. 
X: Lay Chúa, xin cho tôi tớ Chúa duoc nghỉ yên muôn đời, và cho 
ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 

D: Xin đón nhận linh hồn TERESA mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. 


KINH CÀU 


X: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 
D: Chúa chữa chúng con (câu nào cũng theo như vậy) 
- Vì Chúa xuông thê. 
- Vì Chúa sinh ra. 
- Vi Phép Rửa cùng chay Thánh Đức Chúa Giêsu. 
- Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh Giá. 
- Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 
- Vì Đức Chúa Giêsu sông lại. 
- Vì Đức Chúa Giêsu lên Trời. | 
- Vì Đức Chúa Thánh Thân hiện xuông. 
- Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. 
- Đến ngày phán xét. 


LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 


Lạy Chúa chúng con xin phó dâng linh hồn TERESA cho 
Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sông 
mãi hưởng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin 
thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. 

Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 
D: Amen 


Nhắc cho các xe để đèn sáng đi déu nhau 
khi диа xác ra nghĩa trang 


KHI DI QUAN RA KHỎI NHÀ THỜ 


Giáo Dân có thể doc ca пёп xuóng sau: 

Xin Thiên Chúa dán đưa linh hón пау vào Thiên Quốc. 

Xin các Т) hánh Tử Đạo đón tiếp vào thành Thánh, thành Giésusalem mới và vinh cửu. 
Chua Phán :” Ta là sự sóng lại và là sự sóng. Ai tin ta sẽ được sông muôn đời. ” 


TẠI ĐÁT THÁNH 
LÀM PHÉP MỘ HUYỆT 
LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 


Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa năm trong mồ ba 
ngày, Chúa đã thánh hóa các phần mộ của những người tin 
tưởng vào Chúa, và ngay ‹ dù thân xác của họ còn năm trong 
lòng đất, họ tin rằng l họ sẽ sống lại như Chúa. 

Xin cho linh hồn người thân của chúng con an nghỉ trong 
ngôi mộ này đợi ngày Chúa là sự Sống Lại và là Sự Sống, sẽ 
cho sông lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn 
ау ánh sáng Tôn Nhan trong nước Chúa. Chúa hàng sóng và 
hiển trị muôn đời. Amen. 


RAY NƯỚC THÁNH VÀ ХОМС HƯƠNG 


18 


CÀU NGUYÉN 


LM: Chúng ta hày càu xin cüng Chúa Giêsu Kitô, Đẳng đã phán : 
“Та là sự sông lại và là sự sống. Ai tin ta có chết cũng sẽ được sống 
đời dòi.” 

Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Laz- 
arô chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buôn sâu. 

Chúng con nguyện xin Chúa. 


Р: Xin Chúa nhậm lời chúng con (mỗi câu đều đáp như thé). 


, Chúa nâng kẻ chết sóng lại, xin cho người thân của chúng con 
sự sông đời đời. 
Chúng con nguyện xin Chúa. 


Chúa đã hứa phúc Thiên Đàng cho người trộm lành thống hối. 
Xin đưa người thân của chúng con vào hưởng niêm vui nước Chúa. 
Chúng con nguyện xin Chúa. 


Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi Phép Rửa Tội 
và được xức dầu bằng dầu cứu rói. Xin cho người thân của chúng 
con được tham dự tình bằng hữu cùng các Thánh của Chúa. 

Chúng con nguyện xin Chúa. 


Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng Minh và 
Máu Chúa, xin ban cho người thân chúng con được một chỗ nơi bàn 
tiệc trong nước Trói. 

Chúng con nguyện xin Chúa. 

Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buôn sâu vé cái chết của 
người. thân chúng con. Xin cho niêm tin chúng con thành niềm an ủi, 
và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. 

Chúng con nguyện xin Chúa. 


Đọc kinh Lạy Cha, sau đó Linh Mục đọc lời nguyện sau đây: 


19 


CÀU CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ MAT 


LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 

Lạy Chúa Giêsu Đẳng Cứu Chuộc chúng con. Chúa đã tự 
hiến chịu chết dé mọi người được cứu rỗi và vượt cõi chết đến 
cuộc sông mới. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà nhìn 
đến Dân Chúa đang nhớ thương và cầu nguyện cho người thân 
yêu đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đắng ( Chí Thánh và từ 
bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã 
mở cửa sự sông mới cho những ai tin tưởng vào Chúa: Xin 
đừng dé người thân yêu chúng con xa Па Chúa, nhưng nhờ sức 
mạnh uy quyên Chúa ban cho được hưởng ánh sáng, niêm vui 
và bình an trong nước Chúa. 

Chúa là Đẳng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen 
LM: Lạy Chúa, xIn cho linh hôn TERESA được nghỉ yên đời 
doi. 

D: Và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 


TRONG KHI CHÔN 
Linh mục tùy nghỉ đọc tiếp 


LM: Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã gọi linh hồn TERESA từ đời 
này vé với Chúa. Chúng con xin gởi thân xác người này lại bụi 
đất nơi đã từ đó phát sinh. 

Lạy Chúa Kitô là Đẳng đầu tiên đã sống lại từ cõi chét, 
chúng con biét ràng Ngài së cho thân xác chúng con chét hay 
sông lai nhu Nguòi trong vinh quang. 

Chúng con phó dâng người này cho Chúa: Xin Chúa tiếp 
nhận vào nơi bình an và xin cho sông lại ngày sau hết. 

Chúng con câu nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
con. 

D: Amen 


Đọc kinh Vực Sáu, hoặc hát bài Сди Cho Người Qua Đời 


20 


Xin Me Nghe Tháu 


Phuong Anh 
E 


# == == == 


І. Ting Бао linh hôn dang rên xiết dâng ứ trào. 
2. Tiếng bao linh hôn đang kêu khóc Mẹ di Ме! 


LR = ` 


Tiếng соп nghẹn ngào hón dâng lên trái tim tinh tuyển. 
Tiếng con kêu cầu hổn dâng lên trái tim tỉnh tuyển. 


Е Dm C Dm 
ЕЕЕ === 
3 3 
Mẹ, Mẹ ơi! Me, Me ơi còn bao đứa con ngày đêm ước 
Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ ơi! ngàn muôn đớn đau vực sâu tối 
И —— ° ——¬_, E ! 
mong lờ соп khấn xin vang tới ngai Mẹ. 
tăm lờ con khấn xin cho các linh hôn. 
Am ; G = 
Gr p E ==. | 
Xin Ме nghe thấu ting соп cầu, mưa dòng nước 
E? Am . 
Ze == EHE ЕЕ 
$ š — 
. 3 
mát xuỗng nơi vực sâu. Xn Mẹ cưu mang các linh 
G = E? Е 
ġe |! == === 
$ 
hồn, sinh vào yêu thương phúc vinh Thiên Đường. 


21 


Kinh Hòa Binh 


Lm. Kim Long 


Lời kinh của Thánh Phanxicó Assisi 


ến yêu và phụng sự 


iét m 


con bi 


xin cho 


» 


án 


nh 


từ 


y Chúa 


Lạ 


cụ bình 


hãy dùng con như khí 


Lạy Chúa xin 


người. 


йа trong mọi 


Ch 


thương vào nơi oán 


con đem yêu 


2 
е 


D 


Chúa. 


ấp, đem chân 


» 


hóa vào nơi tranh ch 


áng nhuc, dem an 


tha vào ndi 1 


dem thi 


thü 


А 


, chiếu trông 


nan 


kính vào nơi nghỉ 


con đem tin 


х. 
1 


бп 1 


lý vào ch 


sáng vào nơi tối 


п dọi ánh 


coi 


2 
е 


p 


vong. 


ất 


th 


ào nơi 


cậy v 


con: 


hãy dạy 


sáu. Lay Chúa xin 


dem niém vui dén chón u 


tám, 


22 


E 


E 


ét người hơn 


bi 


ủi người hơn được người úi an. Tìm hiểu 


Tìm an 


ế hơn được người mến 


Tìm yêu mến người 


biết. 


hiểu 


được người 


ận 


nh 


khi được 


à 


1 


án 


ính khi hiến th 


ch 


Vì 


yêu. 


E 


E? 


chính khi thú 


Vì 


thân. 


lúc gặp lại bản 


là 


mình 


Chính lúc quên 


Thần Linh thánh ái xin 


Ôi 


đời. 


А 


»" 


sóng muón 


1 vui 


khi 


hüng ai lòng dày 


бпр n 


xin thương ban xuố 


rộng lòng соп, 


mở 


E 


Bình. 


ơn 


23 


Хш Dé Lai Anh Em 


Y tho: GITÁNJALI, 93 và 94 


Nhạc: Thiện Cám 


khóng bao gió trở — lại. Hẹn 


1. Tôi đã nhân duoc lênh ra di. Xin chúc tôi may mắn anh еш! 

2. Tôi đã nhân duoc tr anh em.  Nhiéuhon là tôi đã trao cho. 

3. Tôi đã choàng vào vòng hoa twoi. РЯ khoác vào chếc áo tân hôn. 

4. Tôi đã nhận được từ nơi Chúa Bình an, niềm vui, với yêu thương: 
sN 


= === 


Xin dé lạ anh em đôi lời yêu thươngnhau mãi mãi anh eml 
Xin dé lạ anh em môi tinh yêu thuong nhau mãi mãi thay tôi! 
Đây là giờ їй đến với Người Mang theo chi có môi con tim. 
Xin dé li anh em tá cà. Ca lên đi khúc hát chia tay! 


24 


TRONG GIAN TRUAN 


Hoàng Khánh - Kim Long 


ту CELA ME T31 


DK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời 


Cm 
tôi Từ van sa và Chúa 
đã nghe tiếng tôi. l.Cháa xô tôi xuống lòng vực 


2Mắt tôi chan chứa dòng lệ 
3.Giữa phong ba khốn cùng ngàn 


Cm Fm 
——— - = 1—2; . 
l.thám giữa muôn cuóng sóng dai duong. Bao dòng nước cuốn 
2.thàm nguóc trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tõi 
3. nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách 
Cm G cm ^^ 


l.trói bao triểu phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi. 
2.tám tám hồn tói trông cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. 
3. ха ơn Người thương chan hóa sông núi cứu nguy tôi. 


25 


TỪ NƠI NGỤC HÌNH 


Duy Thiên 


& £ = T TTE ЕРЕЕН 


DK: Từ vực sâu con kêu câu lên Chúa. Nguyện xin 


ГЕЛИ Ли s git £ $1. . 3] 


Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhung xót 


==- 5ö - 5 


thương  hón con Chúa ơi. Này  hón con luôn hy 


М 
vọng nơi Chúa. Nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than 


é E EE E E= = EE === 


1. Ói lay Chúa nếu chấp  tói con đây, dương gian 
2.Linh  hón con đang đắm chìm điêu linh, xin thương 
l. kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin дой 
2. khoan hổng muôn tội lỗi. Chón luyện hình bao tháng 
Ithương đoàn соп đang khóc than trong chốn u sâu. 


2.năm đợi trông xin Chúa thương tha thứ khoan hổng. 


26 


TỪ CHÓN LUYỆN HÌNH 


Kim Long 


1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh 
2.Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông аі 
3. Thập giá xưa còn ghi dãu, Me hiến dâng con 
4.Ngàn nái uu phiên dau dón chỉ biết kêu xin 
hôn khóc than. Nim thành tin dâng Mẹ nhân 
người nhớ thương. Lệ sầu rung rung mờ đôi 
một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa 
Mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao 
ái, nguyện Mẹ thuong nghe lời con cái thiết tha van 
mắt lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn 
đấm này giờ đây xin Ме thương cứu vớt bao linh 
sáng, cùng Ме hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn 
nài. ĐK.Từ vực sáu tiếng khóc than còn vọng 


ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ di Һау đoái 


thuong. Lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. 


TỪ CHÓN TÓI TÁM 


ĐK. Ma -ri -a Mẹ di! Ме дой nghe 151 Бао 


= =— s s| 3 3 


người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững 


$45 ===== 2 


tâm trông lên kêu cầu 1. Đây vực sâu thương 
2. Cam chịu bao dau 
3. Bao người xưa chung 


1. đau bao hôn dang khẩn cầu, Mẹ 
2. thương mong đển muôn lỗi lầm, để 
3. vui nay còn al đoái hoài. Tình 


. đến cứu đưa vë nơi an уш. Tróng vì 
ё nơi Thiên Cung Nhưng nguyện 


1 
2. Chúa dẫn dua у 
3. nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận 


1. bao công ân Con Ме xưa giáng trần chịu 

2. xin Trinh Vương mau  dü thương chữa bầu, để 

3. nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ. Mẹ 
'===—=====—==ễ=ễ 

1. chết để xóa tội cho muôn dân. 

2. Chúa rút bớt thời gian thương đau. 

3. đến cứu vớt hồn bao đau thương. 


28 


LẠY MẸ XIN YÊN Ú! 


Nguyễn Khắc Xuyên 
G D G D? 


DK.Lay Me xin yên ủi chúng con luôn luôn Me từ bi xin 
G D G c 
= = 
X SESSSSSS 
phá những nỗi u buổn У đời con gieo rắc biết bao đau 
G D G D7 G 
МУ CB 

thuong. Và tràn lan gai góc vướng trên соп đường. 
G D 


s: — = 


1. О Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. 
2. Khán Me giữ linh hồn và xác con bằng trinh trong. 
3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. 


1. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia 
2. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương 
3. Và ban xuống cho chúng con những ơn. 


1. Lúc mà Chúa sinh thì Me dúng áu sầu lặng yên. 
2. Quyết còn sóng ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. 
з. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. 


1. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 
2. Và không quyến luyến thú уш thế trần. 
3. Tü nay hết lo lắng hết chán phiên. 


29 


TỪ VỰC SÂU 


ĐK Tù vực sâu u tối, con cu xin Chúa Chúa ơi! 


Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời. 


— 
1.Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn 
3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hôn 
Gm Dm Gm 


1. ai đứng vững thánh thói. Nhung Cha khoan 


2. соп Ша thiét cáy tin. Con luôn trông 
3. con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh 


l. hóng thú tha khiến muôn dân luôn tin m 
2. cày Chúa con vüng tâm tin lờ đoan nguyễn. 
3. đợi ánh duong Ích - ёп mong đợi Chúa Tri. 


30 


SỰ SÓNG THAY ĐÔI MÀ KHÔNG МАТ BI 


Phanxicô 


1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mát di. Lúc con 
2. Cuộc sống này kia hoa nd và hoa úa phai Nắng lên 
3. Cuộc sống này ngày chưa trọn mà đêm đã lên. Lá thay 
4. Sự sống này vào nấm mộ mà không mất đi. Chúa thương 
5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một 


người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rôi là thấy tương lai. 


đổi thì đêm ш th mây tím giáng trời tù nắng tan а. 
mùa thời gian biến đổi như vó câu dôn tựa thoáng mây bay. 
từng bụi cây lá có đâu muốn con người phái nát tan đi 


điều hằng không biến đổ là trái tim vàng của Chúa yêu thương. 


Trọn Кёр người nay không còn nước mắt nụ cười Nhung con tin 
Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngài. Nhung con tin 
Một кё người chưa bao ngày đã đến cội nguồn. Nhưng con tin 
Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình Mai sau sẽ 
Ngày giã tt xuôi tay nằm trong cát bụi tàn Nghe xôn xao 


rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buôn đẹp mãi niềm vui. 
rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia ha chẳng có hợp tan. 
rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. 
được phục sinh trong Chúa được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh. 
trời lời ru êm ái Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. 


ЮК: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao 


ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày 


mai. Su sóng  khóng mát nhung chi đổi thay. 


Соп Huóng Vë Chúa 


Nguyên Kha 
p — A = ‚гоо — 
; e e sr = ea —* e 9 #8 у 9 | 
= . — — —s 
l. Con hướng về Chúa nhu đất khó mong nước nguồn, nhu tuần phiên mong trời 
2. Con hướng về Chúa ôi cứu tỉnh của muôn loài, đây nguồn vinh quang tuyệt 
3. Con hướng về Chúa đêm tối tăm bao hãi hùng, mongvüng trăng đêm tỏa 
4. Con hướng về Chúa, khi khó dau đời héo tàn, khi đời cô đơn sầu 
= mm — = : и — = 2 
e 8 |» = € s e . o ә 
e v 97 — — 


sáng nhi con thơmong mẹ hiền. Con hưởng về 
đối, ôi Giêsu vua dịu hiền Con hưởng về 
sáng đưa con đi trongcuộc đời. Con hướng về 


Chúa như hướng dươngmong mặt 
Chúa, đây Chúa cao quangtuyệt 
Chúa, khi tuổi xuân con vừa 


ўр = > p m 


úa, khituonglai bao mit mùng. Con hướng về  Chüa,trong lúc ап vui cuộc 
р 3 — * 4 
e Г] 
ө sg # e 9 e z e ө e 
l. trói, nhu nai kia mong vé suối, nhu chiến tranh mong hòa bình. 
2. vời đây Ngôi Hai Vua Hằng Sống con kính tôn ca tụng Ngài. 
3. tròn xung quanh con bao lạ làm, ai dắt đưa соп vào đời. 
4. đời con say sua trong tinh mến con vüng tin yêu trọn di. 
ЕЕ * А — 
GP Placa =======.=e==. 
СЫ — — — — : 
DK. Ti binh minh con kêu lén Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. КЫ hồn 
P === == == = sg 
ке ЕЕ = š ETE 
con u hoài thất vong, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến 
ГТЕЕ ЕЕЕ БЕГЕН ЕЕРЕЕ == .=..- 
- $ : $ $ 
== — Е — 4 
đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tám nén nguồnánh sáng, Chúa œi! mai ngày 
s 
ЖЕТГЕН. f $£ F ZEE IEEE: T° 
— — — 
kh đời con xế bóng Chúa nên phần phúc trên thiên đàng. 


32 


CHÚA NHÂN TỪ 


DK.Cháa nhân từ xin lắng nghe linh hón con tha thiết 


ăn năn kêu van Тау Chúa xn dú thương 


l.Lay Chúa xin thương con theo lượng từ Ы Chúa. Chúa 
2. Rửa con nén trinh trong gii sạch mọi gian ác. Cứu 
3.Lóng Chúa luôn yêu thương tâm  hón nào ngay chính. Sáng 
4.Ở ngay bên Thiên nhan con phạm tội nho nhớp. Chúa 


F C B AT Dm 
L ПО E L S ПОИ ыл 


1. di хіп xóa tói con, theo lòng lân tuất vô б. 
2. соп qua ách tội khién, con thành tâm thú lỗi lầm. 
3. soi cho trí lòng con, theo nguồn chân ý muôn đời. 
4.luón công chính từ nhân khi Người tuyên án nhân loài. 


33 


Trông Cậy Chúa — 


Ti == HE ——=-=¬ 


1. Соп vẫn trông cậy Chúa lòng con tin tưởng nơi Ngài. 
2.Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời 
3.Nếu Chúa không gọi nắng th hoa đâu nở trong vườn 
4. Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi dat vô tình 


£====-—===== 


1. Соп hy vọng vào Ngài đời соп nương bóng Chúa thôi. 
2. đam mê nặng lòng người niêm đau khơi nước mắt rdi. 
3. con không tựa vào Ngài th con nhu lá úa phai. 
4 ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. 


' =—=ễ=ễễ 


l. Con xin tra về Chúa niềm tin và ước mơ này. Được 
2. Những ánh sao còn đó còn tin yêu ngước lén trời. Tình 
3. Yếu đuối trong cuộc sống đời con tay trắng hư không. Đường 
4. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài Ngài 


1. quên đi những âu lo tim vui theo bước chân Cha 

2. thương Thiên Chúa muôn nơi ngàn năm soi ấm tin vui. 

3. di sóng núi mênh map làm sao qua hết long dong. 

4. đưa con bước hôm nay còn thương con mãi tương lai. 
3 


DK. Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay me 


——ỗỗễ == 


hiển bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm 
3 


—===_=_=_- 


hôn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên mãi mãi binh yên 
34 


Xin Ngài Thuong Con 


Cảm hứng Tv 129 
Thành Tám 
éd 2G PAD o. Д | 
L Tù vực sâu tối tăm соп kêu cầu Người thương trông 


2. Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần  hón con cay 
3. Thà làm thân có cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước 


đến. Chúa di lng nghe lời соп, con tìm nhan 
ng. Cố vươn lên thoát cảnh bùn nho, mây mù che 
. gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi mièn xa 


1 

2 

3 

Y 
Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm 


1 
2. lối, lưới giây tình oan. (Nhung) ròi đời đâu dễ 
3, tấp sóng vỗ ngoài khơi. 


đời muôn có 


б@—— P —=————— 


1. phen đã không trọn lờ cam kết Xưa. Chúa 
2 chị, thêm một lần long con vấn vương. Chúa 
3. cây không bao giờ làm ai oán than. Chúa 


ơi chó gh trong long phút giây lỗi 
1 й : N ` in x. 
2 đi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi 
4 Š chó ghi trong lòng phút giây lỗi 
po ADAE ALL. 
1. làm con phu lòng Người thương. 
2. lầm con phụ lòng Người thương. 
3. lầm con phụ lòng Người thương. 


35 


ĐK. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con 


& =5 


Đây con tim rướm máu, tám thán gầy 
héo tình con hững hờ 
Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình 
Ңң : : : 
này, Người thương con đi. 


36 


Trên Con Đường Về Quê 


Nguyễn Khắc Xuyên 
b =::= == 
Trên con duong vé quê mà vắng bóng Ме, con biết cậy vào 
 ===._.......—. 
ai biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng 


Mẹ, con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai? 


л == 


1. Tròi dém váng sao sương mờ, đường ха thăm thám khuất bóng 
2.Me Ma -ri - a nhân Hi, Mẹ như ánh trăng chiếu bóng 


=======—=-=-==-—=== 


qué. Con băn khoăn đưa mắt trông üm đây đó có ai bạn 
đêm. Bên ta con âu yếm bóng Mẹ khuya sớm, chúng con lo 


P RIGHE La b gt 


đường cùng đi khỏi lo. Me ơi bóng đêm rợn rùng, 
øì sầu thương vấn vương. Mẹ ơi du xa muôn trùng, 


Fuesciscnag3 nee 


vực sâu dang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường 
Me thuong đến hồn rất đáng thương соп đây là gía máu con Mẹ 


G; __. 


nguy khốn, đoái thương con cùng Mẹ Đấng Chí Tôn. 
yêu dấu, vững tin ở Mẹ thương đến con cùng. 
37 


NGAM MÂN CÓI 


Sau mỗi ngắm, đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, và 
1 câu xướng như sau: 


Câu Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hón TERESA được lên chốn 
nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 


NĂM SỰ THƯƠNG 


* Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mó hôi máu. Ta hãy xin cho được 
ăn năn tội nên. 


è Thú hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm minh 
chịu khó bằng lòng. 


• Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu moi 
sự xỉ nhục băng lòng. 


* Thú bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác 
thánh giá theo chân Chúa. 


è Thi năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Та hãy xin đóng 
định tính xác thịt vào thánh giá Chúa. 


LÂN CHUÓI LÒNG THƯƠNG ХОТ CHÚA 
+ Đọc kinh Lạy Cha 
• Đọc kinh Kính Mừng 
+ Đọc Kinh Tin Kính 


Hạt chuỗi lớn- đọc: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, 
Linh Hôn và Thân Tính của con rât yêu dau Cha, là Đức Giêsu Ki Tô Chúa 
chúng con, đề dën vì tội lôi chúng con và toàn thê giới 


Mười hạt nhỏ- mỗi hạt đọc: vì cuộc khó nạn đau thương của Chúa Giêsu Ki 
Tô, Xin Cha thương xót linh hôn TERESA và toàn thê giới. Xong mười hạt 
trở lại số 4 cho đến khi hết chuỗi hạt ròi kết thúc 


Kết thúc- hát hay đọc 3 lần: Lạy Đắng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng 
hằng hữu, xin thuong xót linh hồn TERESA và toàn thế giới 


38 


Kinh Lạy Nữ Vương 


Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được 
уш, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu E-Và, ở chốn khách dày, 
kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khán bà thương. 
Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. 
Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Giêsu, Con lòng Bà 
gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời 
đồng trinh. Amen 


Kinh Bởi Trời 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi 
ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi 
thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phat cho 
linh hồn TERESA chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa 
luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc йу cho ra, mà dem 1ёп chón hưởng mọi sự 
уш thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu 
chết vì chúng con. Amen. 


Kinh Vực Sâu 


Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương 
nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, 
nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, 
con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thi đã trông cậy 
Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người 
cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi 
kẻ làm dân Người thay thảy. 


Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn TERESA được nghỉ ngơi đời đời, 
và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn TERESA cho 
khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì 
con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn 
nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, 
cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh 
hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho 
liên. Amen 


39 


Hát: CHÚA NHÂN TỪ (PC - 526) 


DK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Án пап kêu van lay Chúa 
xin dủ thương. Ban xuông niêm tin âp ủ cho tâm hôn 


1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa Chúa ơi xin xóa tội con theo 
lòng lân tuât vô bờ 


2. Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên con 
thành tâm thú lỗi lâm 


3. Ở ngay bên Thiên Nhan con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân 
khi Người tuyên án nhân loại 


4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Thoát sinh trong kiếp tội nhân 
con hăng sợ hãi u sâu 


Kinh Trông Cây 


Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng 
con nguyện trong con gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. 


Công đoàn: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dit. Amen. 

Các Câu Lạy 

Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, 

Cộng Đoàn: Thương xót chúng con. 

Xướng: Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria 
Cộng Đoàn: Cầu cho chúng con. 

Xướng: Lạy Ông Thánh Giu-se là Bạn Thanh Sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
Công Đoàn: Cầu cho chúng con. 

Xướng: Lạy Đức Mẹ La vang, 

Cộng Đoàn: Cầu cho chúng con. 

Xuóng: Lay Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

Công Đoàn: Cầu cho chúng con. 


Tất cả: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen. 


40 


TRI ÁN 


Gia Dinh Chüng con xin Chán Thành Сат Ta và Tri Ап: 


Quy Cha, Quý Thày Phó Tế, Quý Tu Si Nam Nữ, Quý Hội Đồng 
Mục Vụ, Quý Ca Đoàn, Quý Hội Đoàn, Quý Thân, Băng, Quyến 
Thuộc, và cùng toàn thể Quý VỊ, vì tình thương đến Bà Teresa 
Phạm Thị Xuân và Gia Đình chúng con, đã hy sinh thời giò quý 
báu đến thăm viếng, cầu nguyện, hợp dâng Thánh LỄ, gởi vòng 
hoa, email phân ưu và tiễn đưa Bà Teresa Phạm Thị Xuân đến nơi 
an nghỉ cuôi cùng. 


Trong lúc tang gia vô cùng bối rôi nếu có điều gi sơ suất kính xin 
Quý Cha và Quý VỊ niệm tình tha thứ. 


Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống trên Quy Cha 
và Toàn thê quý vi. 


TANG GIA DÓNG CẢM ТА 


Trưởng Nam: Nguyễn Bình Sơn, Vợ và Các Con. 
Thứ Nam: Nguyễn Bình Định, Vợ và Các Con. 


Xin Саи Cho Linh Hón 
Teresa Pham Thị Xuân 
Được An Nghỉ Trong Chúa 


